Tp.Hô Chỉ Minh, 15 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2020 


THÔNG TIN DÀNH CHO BÁO CHÍ 

(V/v: Vợ cũ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục thực hiện các hành vi 
vu khổng, phá hoại Tập đoàn Trung Nguyên) 

Nhận thấy, việc thông tin báo chí để làm rõ các diễn biến mới nhất liên quan đến việc 
tranh chấp pháp lý của Tập đoàn Trung Nguyên là chưa phù hợp ở thời điểm hiện tại - đặc biệt 
là ngay sau giai đoạn của đại dịch Covid-19 - Tập đoàn Trung Nguyên cần tập trung vào việc 
sớm phục hồi hoạt động sản xuất, phát triển kinh doanh, sớm ổn định công việc, đảm bảo đời 
sông thu nhập của hơn 5.000 người lao động cùng gia đình để góp phần ổn định an sinh xã hội. 
Vì vậy, vào lúc 16h, ngày hôm qua (27/4/2020), Tập đoàn Trung Nguyên đã tiến hành thu hồi 
Thông tin báo chí đã gửi đến các cơ quan báo chí và chúng tôi rất trân trọng cảm ơn sự hợp tác 
của các nhà báo, phóng viên, cơ quan truyền thông đã hỗ trợ giúp chúng tôi thực hiện được thuận 
lợi. 

Tuy nhiên, những nỗ lực nêu trên của Tập đoàn Trung Nguyên một lần nữa tiếp tục bị bà 
Lê Hoàng Diệp Thảo — vợ cũ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm 
Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên - lợi dụng để tiếp tục có những hành vi phá hoại Tập 
đoàn Trung Nguyên, âm mưu ám hại cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Mặc dù, không còn là 
vợ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ; không còn là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Trung 
Nguyên và các công ty thành viên, không phải là người đồng sáng lập Trung Nguyên - nhưng 
bà Lê Hoàng Diệp Thảo không ngừng mạo danh, mạo nhận; không ngừng vu khống, bịa đặt sai 
sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ; ảnh hưởng 
đên uy tín thương hiệu tập đoàn Trung Nguyên và toàn thể hơn 5.000 người lao động. 

Suốt một diễn trình tranh chấp kéo dài năm năm đầy bất trắc và sóng gió cũng là chừng 
đó thời gian, bà Thảo hết lần này đến lần khác phá hoại Tập đoàn Trung Nguyên, phá nát uy tín 
thương hiệu hình ảnh Trung Nguyên trên mọi phương diện với danh nghĩa “cứu Trung Nguyên”. 
Không từ bất kỳ mọi thủ đoạn đề buộc ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải nhượng bộ quyền quản lý, 
điều hành Trung Nguyên dưới chiêu bài “bảo vệ Trung Nguyên”. Không từ một mưu toan để 
rắp tâm ám hại cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ bàng việc tìm mọi phương cách đưa ông Đặng 
Lê Nguyên Vũ vào bệnh viện tâm thần với danh nghĩa “cứu chồng”. Không từ một âm mưu thủ 
đoạn nào để quyết tâm hủy hoại bàng được cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ bàng cách đưa ông 
Đặng Lê Nguyên Vũ vào con đường tù tội, đưa Người sáng lập - Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng 
giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên vào lao lý để hủy hoại thương hiệu Trung Nguyên. 

Cũng vì một tình thương, trách nhiệm đối với 4 người con chung cùng một phần công lao 
đóng góp của bà Lê Hoàng Diệp Thảo mà trong suốt thời gian qua, cá nhân ông Đặng Lê Nguyên 
Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên luôn giữ sự im lặng, luôn ở tâm thế tự vệ chính đáng trước mọi 
thông tin bịa đặt, vu khống cùng các hành vi phá hoại của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trên các 
phương tiện truyền thông. Nhưng càng im lặng, càng nhẫn nhịn, càng lùi bước thì bà Lê Hoàng 
Diệp Thảo càng tiếp tục lấn lướt, càng gia tăng sự tấn công nguy hiểm về pháp lý liên tục và dồn 
dập, gây sức ép với ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên; ngày càng leo thang 

Thông tin dành cho báo chỉ Trang: 1/5 



các hành vi vu khống, thông tin bịa đặt, cung cấp thông tin sai sự thật...nhằm dồn ép ông Đặng 
Lê Nguyên Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên đến bước đường cùng để phá hoại tập đoàn Trung 
Nguyên, ám hại cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ bằng mọi cách. 

Vì vậy, Tập đoàn Trung Nguyên một lần nữa buộc phải lên tiếng và cung cấp đầy đủ 
thông tin một cách có hệ thống và rộng rãi đến các cơ quan truyền thông nhằm bảo vệ danh dự 
và uy tín của thương hiệu Trung Nguyên, của cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ. 

I. BÀ LÊ HOÀNG DIỆP THẢO LUÔN LUÔN DÙNG MỌI THỦ ĐOẠN ĐỂ 
PHÁ HOẠI TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN. 

1. Khởi đầu từ ngày 16/10/2015, bà Lê Hoàng Diệp Thảo thực hiện hành vi công khai cướp 
đoạt 12 con dấu và 23 Giấy đăng ký kinh doanh của tất cả các Công ty thành viên trực thuộc Tập 
đoàn Trung Nguyên, làm cho toàn bộ hoạt động của Tập đoàn Trung Nguyên bị tê liệt hoàn toàn, 
đên việc ngang nhiên chiếm giữ trái phép nhà máy cà phê của Tập đoàn Trung Nguyên tại Bắc 
Giang đê tự ý sản xuất, kinh doanh: đến trẳng trợn giả mạo chừ ký của Nhà sáng lập - Chủ Tịch 
- Tông Giám Đôc Tập doàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đè chuyên nhượng bất hợp pháp 
toàn bộ tài sản (7,5 triệu cổ phần) của Công ty Trung Nguyên Singapore PTE.LTD sang cho cá 
nhân mình làm chủ sở hữu với giá 01 SGD (Một đô la Singapore). 

2. Bắt đầu từ một vụ kiện ly hôn, đến nay bà Thảo và Tập đoàn Trung Nguyên đã phát sinh 
tranh chấp 19 vụ kiện và số vụ kiện chưa hề dừng lại. cùng 12 Quyết định áp dụng biện pháp 
khân câp tạm thời do chính bà Thảo tạo ra đã làm cho Tập đoàn Trung Nguyên gặp nhiêu khó 
khăn trong việc vận hành, sản xuất và phát triền kinh doanh. Đồng thời, hàng loạt đơn thư tố cáo 
vu khống của Bà Thảo gửi đến cơ quan công an Trung ương, công an TP.HCM, Công an tỉnh 
Bình Dương, Công an tinh Đắk Lắk với nội dung tố cáo Tập đoàn Trung Nguyên trốn thuế; vu 
khống 17 cán bộ chủ chốt của Tập đoàn Trung Nguyên là nhóm lợi ích thao túng, lạm dụng tín 
nhiệm, chiếm đoạt tài sản của công ty. 

Mặc dù kết quả đã được các Cơ quan Công an có thẩm quyền xác minh, làm rõ và bác bỏ 
các yêu cầu này của bà Thảo, nhưng bà Thảo luôn luôn cố tình dựng lên và luôn tuyên truyền về 
một thuyết âm mưu về việc có một nhóm người, nhóm lợi ích nhóm tại Trung Nguyên đang có 
hành vi khống chế ông Đặng Lê Nguyên Vũ để dề dàng thực hiện việc thao túng, chiếm đoạt 
Trung Nguyên. De phục vụ cho thuyết âm mưu này, bà Thảo luôn dùng thủ đoạn ly gián, dựng 
chuyện, tố cáo bịa đặt sai sự thật và luôn có những hành vi gây rối, đe dọa, khủng bố, bôi nhọ sự 
thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, kể cả có dấu hiệu hình sự liên quan đến việc gây thương tích 
cho các nhân viên đang làm việc tại Tập đoàn Trung Nguyên nhằm mục đích triệt hạ các nhân sự 
đang làm việc tại Tập đoàn, gây tâm lý hoang mang cho toàn thể người lao động trong cuộc chiến 
tranh giành tài sản và giành quyền quản lý, điều hành tại Tập đoàn Trung Nguyên. 

3. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã không còn là cổ đông tại tất cả các công ty thành viên 
thuộc Tập đoàn Trung Nguyên. Với Bân án phúc thẩm số 39/2019/HNGĐ-PT tuyên ngày 
05/12/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM; cùng với Quyết định thi hành án số 
940/QĐ-CTHADS ngày 02/1/2020 và các Giấy xác nhận kết quả thi hành án số 3978/GXN- 
THADS ngày 13/1/2020, số 4086/CTHADS ngày 16/1/2020 của Cục thi hành án dân sự 
TP.HCM. Đông thời với việc Tập đoàn Trung Nguyên đã hoàn thành văn bản, thủ tục tại Sở kế 
hoạch & đầu tư tại các tỉnh và thành phố: TP.HỒ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Giang, Đắk Lắk, 


Thông tin dành cho báo chi 


Trang: 2/5 



Đẳk Nông để thông báo thay đối thông tin cổ dông theo quyết định của tòa án và danh sách cổ 
đông mới tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên, hoàn toàn không còn tên Bà Lê Hoàng 
Diệp Thảo với tư cách là cổ đông của công ty. Vì vậy, ngày 13/02/2020. Tòa án nhân dân tỉnh 
Bình Dương đã ra Quyết định đình chỉ giải quyết việc kinh doanh thương mại số 08/2016/QĐST- 
KDTM với lý do bà Lê Hoàng Diệp Thảo không còn là cổ đông tại Công ty cổ phần Cà phê 
Hòa tan Trung Nguyên. 

Tuy nhiên, bà Thảo vẫn tiếp tục vu khống nhân viên Tập đoàn Trung Nguyên giả mạo tài 
liệu, trong khi bà Lê Hoàng Diệp Thảo là người đã giới thiệu, ủy quyền bằng văn bản cho chính 
nhân viên của mình để cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có dấu vết cắt ghép, giả mạo đến các cơ 
quan chức năng - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương vào năm 2011. Mục đích của Bà 
Thảo là cố tình kéo dài thời gian giải quyết vụ án nhằm gây rối. tiếp tục gây khó khăn cho Tập 
đoàn Trung Nguyên khi biến một vụ việc dân sự thành hình sự, đề nghị Cơ quan cảnh sát điều 
tra tỉnh Bình Dương ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm giả tài liệu tại Công ty cổ phần hòa 
tan Trung Nguyên với chủ đích xấu nhằm chiếm giữ trái phép Chi nhánh Công ty cổ phần Cà 
phê Hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang đế tiếp tục khai thác, kinh doanh trái phép sản phẩm 
cà phê hòa tan nhàm hưởng lợi càng lâu càng tốt. Có thể coi đây là một âm mưu tù tội, hình sự 
hóa mọi tranh chấp pháp lý của bà Thảo với Tập đoàn Trung Nguyên đế tiếp tục phá hoại và gây 
nguy hiểm cho Tập đoàn Trung Nguyên. 

4. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo hoàn toàn không phải là người dồng sáng lập Trung Nguyên. 

Người sáng lập Trung Nguyên là cha mẹ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và ông Đặng Lê Nguyên 
Vũ. Thương hiệu Trung Nguyên dược ông Đặng Lê Nguyên Vũ và cha mẹ của ông Vũ sáng lập 
và khởi nghiệp từ ngày 15/08/1996. Toàn bộ số vốn sáng lập của Trung Nguyên là của ba mẹ 
ông Vũ bán toàn bộ gia sản có được là căn nhà dang ở và các mẫu ruộng để khởi nghiệp, lập |N ~' 

'Hãng cà phê Trung Nguyên”. Do vậy. bà Thảo không phải là người sáng lập Trung Nguyên, PH 

bà Thảo vừa là người có góp công sức vào sự phát triển thương hiệu Trung Nguyên vừa là người “00 
thụ hưởng và thu vén nhiều lợi nhuận trong giai đoạn phát triển của Trung Nguyên suốt hơn 20 
năm qua. Những gì bà Thảo được hưởng là do sự rộng lượng, không tính toán của cha mẹ ông 
Đặng Lê Nguyên Vũ, là của cha mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhưng cha mẹ ông Đặng Lê 
Nguyên Vũ đã đê cho con trai và con dâu của mình được hướng nhiều nhất. Vì vậy, cả 2 bản án 
sơ thâm và phúc thâm đã ghi nhận đúng công lao sáng lập và khởi nghiệp Trung Nguyên của 
gia đình ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng như sự tham gia đóng góp của bà Lê Hoàng Diệp Thảo. 

II. BÀ LÊ HOÀNG DIỆP THẢO LUÔN DÙNG MỌI ÂM MƯU ĐÉ ÁM HẠI 
VÀ HỦY HOẠI CÁ NHÂN ÔNG ĐẢNG LÊ NGUYÊN VŨ 

1. Từ ngày 6/5/2015. dã tâm thực hiện việc chiếm đoạt Trung Nguyên một cách nhanh nhất, 
hợp pháp nhất của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và bắt đầu âm mưu ám hại, hủy hoại danh dự nhân 
phâm của cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ được khởi đâu băng hành vi nộp đơn tại Tòa án 
nhân dân quận 3, TP.HCM với nội dung "khẩn thiết yêu cầu Tòa án nhân dân quận 3 thực hiện 
mọi thú tục theo quy định của pháp luật đè công nhận mất năng lực hành vi dân sự đối với ông 
Đặng Lê Nguyên Vũ để cho Nhà sáng lập — Chủ Tịch — Tổng Giám Đốc Tập đoàn Trung 
Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ (bà Lê Hoàng Diệp Thảo) được quyền giám hộ theo Điều 62 
BLDS. 


Thông tin dành cho háo chỉ 


Trang: 3/5 



2. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo có ít nhất ba lần yêu cầu tòa án các cấp, các cơ quan chức năng 
có thẩm quyền công nhận ông Đặng Lê Nguyên Vũ mất năng lực hành vi dân sự và rêu rao trên 
các phương tiện truyền thông đại chúng về việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ bị tâm thần, mất hoàn 
toàn khả năng điều hành Tập đoàn Trung Nguyên. Để bà Thảo với vai trò là “người giám hộ" 
của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thì sẽ dễ dàng thực hiện việc tiếp quản, chiếm đoạt toàn bộ Trung 
Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và ba mẹ ông Vũ đã tâm huyết sáng lập, khởi nghiệp từ 
những ngày đầu tiên. 

3. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cố tình vu khống bịa đặt trắng trợn ông Đặng Lê Nguyên Vũ 
tham gia tổ chức phản động Việt Nam lưu vong Việt Tân tại Mỹ để đưa chính người chồng của 
mình vào con đường tù tội - tất cả chỉ phục vụ cho một mục đích sống còn duy nhất của bà Thảo 
là chiếm trọn bằng được Trung Nguyên với mọi giá, phá hoại tiêu diệt tận cùng thương hiệu 
Trung Nguyên với mọi thủ đoạn và hủy hoại toàn bộ danh dự cá nhân của ông Đặng Lê Nguyên 
Vũ. 

4. Từ năm 2015, bà Lê Hoàng Diệp Thảo là nguyên đơn trong vụ tranh chấp ly hôn với ông 
Đặng Lê Nguyên Vũ, với nguyện vọng xin tòa được sớm thuận tình ly hôn. Vì vậy, lần lượt Tòa 
án nhân dân TP.HỒ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm Bản án sơ thẩm số 291/2019/HNGĐ-ST ngày 
27/03/2019 và Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm bằng Bản án phúc 
thẩm số 39/2019/HNGĐ-PT ngày 05/12/2019 và bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 
tuyên án phúc thẩm (ngày 05/12/2019). Cả 2 bản án ở Tòa án các cấp đều có phán quyết chấp 
nhận việc thuận tình ly hôn theo nguyện vọng của nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo và bị 
đơn ông Đặng Lê Nguyên Vũ, qua đó chấm dứt quan hệ vợ chồng giữa ông Đặng Lê Nguyên 
Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Vì vậy, việc bà Lê Hoàng Diệp Thảo — vợ cũ của ông Đặng Lê 
Nguyên Vũ tiếp tục thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cho rằng các bản án đã 
ngăn cản bà Thảo thực hiện nguyện vọng đoàn tụ với gia đình, ngăn cản bà Thảo muốn hàn gắn 
quan hệ vợ chồng với ông Đặng Lê Nguyên Vũ là nhằm mục đích cố ý bịa đặt thông tin sai sự 
thật, đi ngược lại hoàn toàn với chính nguyện vọng của nguyên đơn là bà Thảo. 

III. TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN VÀ ÔNG ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ HOÀN TOÀN 
TIN TƯỞNG VÀO CÔNG LÝ, VÀO sự CÔNG TÂM, NGHIÊM MINH CỦA CÁC co 
QUAN PHÁP LUẬT. 

Khi bắt đầu cuộc tranh chấp hôn nhân đầy sóng gió kéo dài từ năm 2015 đến nay giữa 
các cố đông trong công ty đã được giải quyết và kết thúc bằng Bản án phúc thẩm có hiệu lực 
pháp luật (ngày 05/12/2019) của Tòa án nhân dân cấp cao tại Tp.HCM. Bản án đã tuyên xử hợp 
pháp thâu tình, đạt lý, giải quyết được nguyện vọng xin ly hôn của nguyên đơn là bà Lê Hoàng 
Diệp Thảo. Trên cơ sở này, bà Thảo yên tâm tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê 
riêng “King Coffee”. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ giữ được Thương hiệu Trung Nguyên do gia đình 
ông Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập từ năm 1996. Điều này còn giúp cho toàn thể người lao động 
và Tập Đoàn Trung Nguyên an tâm làm việc, sớm ổn định lại hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
thúc đẩy sự phát triển Trung Nguyên. Vì vậy, ngày 31/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
ban hành Quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm số 08/QĐKNGĐT-VKS-DS về việc đề nghị 
Hội đông thấm phán Tòa án nhân dân tối cao: “Hủy toàn bộ bản án hôn nhân gia đình đã có hiệu 
lực pháp luật giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, qua đó đề nghị giao hồ 
Thông tin dành cho báo chí Trang: 4/5 





I c u V É i 


Sơ về cho Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử lại từ đầu (xét xử sơ thẩm)” là một quyết định không 
giải quyết được nguyện vọng ly hôn của cả hai bên, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Tập 
đoàn Trung Nguyên và hơn 5.000 lao động vừa mới chớm ổn định, thì nay tiếp tục gặp khó khăn 
về các tranh chấp về pháp lý. 

Tập đoàn Trung Nguyên tin vào đạo đức nghề nghiệp, thông tin có trách nhiệm của các 
nhà báo, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông ...sẽ thông tin một cách đầy đủ, khách 
quan và minh bạch nhất nhằm giúp Tập đoàn Trung Nguyên cùng toàn thể hơn 5.000 người lao 
động an tâm làm việc, tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất, phát triển kinh doanh... và tập trung 
vào việc sớm phục hồi sản xuất, phát triển kinh doanh, ổn định công ăn việc làm cho người lao 
động sau đại dịch Covid-19. Đồng thời, Tập đoàn Trung Nguyên tin tưởng vào sự yêu mến, ủng 
hộ của hàng triệu người tiêu dùng trong và ngoài nước đã vẫn luôn tin dùng sản phẩm dịch vụ 
của Trung Nguyên trong suốt thời gian qua, điều này đã giúp cho Tập đoàn Trung Nguyên và 
hơn 5.000 người lao động vượt qua được muôn ngàn khó khăn chồng chất gây ra về pháp lý do 
chính bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã, đang và vẫn tiếp tục gây ra chưa hề có hồi kết thúc. 

Mặc dù, gặp muôn ngàn khó khăn về pháp lý và tâm lý trong suốt năm năm qua, nhưng 
Tập đoàn Trung Nguyên cùng cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn tiếp tục nỗ lực không ngừng 
sáng tạo, tiêp tục nỗ lực công hiến vào sự phát triến chung của đất nước, của ngành cà phê với 
mong muôn đưa ngành cà phê Việt Nam lên một tầm cao mới, nâng cao giá trị cà phê không chỉ 
là còn là một thức uống thông thường mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà 
phê tinh thần.. .;tiếp tục Hành trình trao tặng sách đến thanh niên Việt trên khấp đất nước. 


Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn! 

TP.HỒ Chỉ Minh, 15 giờ, ngày 28 thảng 4 năm 2020 

Thừa ủy quyền của Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên 




Thông tin dành cho báo chỉ 


Trang: 5/5 



